<4THERAVADA- 


TÌM HIẾU Ý NGHĨA KINH TỤNG PÄLI 


LẺ BÁI TAM BẢO 


NỘI DUNG: 
- Phần Päli văn 
- Phân tích từ ngữ Pali 
- Ý nghĩa tiếng Việt 


Thực hiện: 


Tỳ khưu Indacanda 


Kinh văn Pz/¡ có ý nghĩa rõ ràng, không phải là mật chú. Người đọc 
tụng các bài Kinh P2/ nêu hiểu được ý nghĩa thì tín tâm sẽ được hun 
đúc, trí tuệ sẽ được phát triển, và phước báu càng thêm tăng trưởng. 
Nhờ vậy thời công phu tụng Kinh sẽ được thành tựu oal lực trọn vẹn, 
không những có kết quả hộ trì trong thời hiện tại, mà còn là nhân duyên 
để không bị xu hướng theo tà kiến ngoại đạo, để được gặp Phật, rồi nhờ 
vào thiện pháp đã tích lũy mà được thoát khỏi các nỗi khô đau, và thành 
tựu quả vị giải thoát không còn sanh tử luân hồi trong ngày vị lai. 

Tài liệu này nhằm mục đích giúp cho những Phật tử đang hành trì hàng 
ngày thời Kinh LỄ BÁI TAM BẢO băng tiếng PZ¡ hiểu các lời Kinh 
văn đang đọc tụng. Mọi ý kiến phê bình đóng góp xin gởi điện thư về 
địa chỉ: indacanda()gmal.com. 


TK.INDACANDA 


RATANATTAYAPŨJÄ = LẺ DÂNG CÚNG TAM BẢO 


rafanaffayapijä = ratanafiayatpija: nhóm từ (loại fappurisa, biến 
đổi tùy thuận theo từ cuối “#/Z'), nữ tánh, nguyên thẻ. 


rafandaftaya = rafana-f-faya: nhóm từ (loại kammadharaya), °f 
là từ thêm vào đê sự phát âm được dê dàng = ba ngôi báu, Tam 
Bảo. 

rafana: danh từ, trung tánh = ngọc quý, vật giá trỊ. 

faya: số đêm, biến thê của “//'= 3, số ba. 
pja: danh từ, nữ tánh = sự cúng dường, sự tôn kính. 


Nghĩa: Sự cúng dường đến ba ngôi Tam Bảo. 


kmehi dipadhipddisakkareh buddham dhanumam sangham 


qbhipHjayami matãpItadmaum gH_avanfanañca mayhañca 
digharattat qtthãya hifãya sukhãya. 


imehi: đại từ (được sử dụng như tính từ bổ nghĩa cho 
'dipadhipadisakkarehi `), nam tánh, cách thứ 3 của “ima,` sô nhiêu 
= với những vật này (ở trong tâm tay). 
dipadhipadisakkãrehi = dipatdhupataditsakkarehi: nhóm từ 
(loại đvanda, biến đổi tùy thuận theo từ cuối “sak&Zrz'), nam tánh, 
cách thứ ba, số nhiều = với những vật trang trọng như là đèn, nhang, 
MEN: 
đĩpa: danh từ, nam tánh = đèn, đuốc, vật thắp sáng, ánh sáng. 
dhũpa: danh từ, nam tánh = nhang thắp bàn thờ. 
đdi: tính từ, bố nghĩa cho “sakkãra' = bắt đầu với, như là: ... 
V.V... 
sakkara: danh từ, nam tánh = vật trang trọng, quý giá. 
buddhaưm: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của “buadha,) số Ít = đức 
Phật. 


dhamumnam: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của “đhamma,` sỐ Ít = 
Giáo Pháp. 


sangham: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của “sawgha,) số Ít = 
Tăng chúng. 


abhipijayãmi: động từ 'abhipijayati=abhi+pij+aya+ti,` nhóm 7 
(curadiganna), tha động cách (?arassapada), thì hiện tại, ngôi thứ 
nhât, sô ít = tôi thành kính Ki dường. 


cuối “Zđ¡,` bố tên cho *2hiVnhnlbiidin ”), nam tánh, cách thứ sáu, 
sô nhiêu = của các bậc như là cha, mẹ, v.v... 


mau: danh từ, nữ tánh = mẹ 
pữu: danh từ, nam tánh = cha 
đđi: đã giải thích ở trên. 
8@HỊ„avanfãnafica = gunavantaänam+ ca. Trường hợp này gọi là phép 
kêt hợp âm thanh (sand, loại nigøahfa - m). 
S0tavarifändrt danh từ, nam tánh, cách thứ sáu của 
'gunavanfu,` số nhiều = của các bậc có đức hạnh. 
ca: giới từ, không đổi = và 
mayhañca: mayham+ ca (sandhi, loại ngơoahifa - mì). 
mayham: đại từ nhân xưng, cách thứ sáu của “ammha,` số Ít = của 
tôi. 
digharaffttt09 = dighatraffam: nhóm từ (loại abyayibhava được 
dùng làm trạng từ), cách thứ hai, sô ít = một cách lâu dài. 
gíthãya: danh từ, nam tánh, cách thứ tư của “a/ha,) số ít = nhằm sự 
tiên bộ. 
hifãya: danh từ, trung tánh, cách thứ tư của “##z,` số ít = nhằm sự 
lợi ích. 
sukhãya: danh từ, trung tánh, cách thứ tư của “sukz,° số ít = nhằm 
Sự an vui. 
Nghĩa: Tôi thành kính cúng dường Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo với 
những vật trang trọng như là đèn, nhang, v.v... nhăm sự tiên bộ, sự lợi 


ích, sự an vui một cách lâu đài của tôi và các bậc có đức hạnh như là 
cha, mẹ, v.v... 


BUDDHARATANAPANAMA = LỄ BÁI PHẬT BẢO 


buddharatanapanama = buddharatana+panama: nhóm từ loại 
fappurisa, biên đôi tùy thuận theo từ cuôi “2a#ãma.` 


buddharatana = buddha+ ratana: nhóm từ loại kammadharaya. 


panãma: danh từ, trung tánh, nguyên thể = sự cúi chào, sự khom 
mình làm lê, đảnh lê. 


Nghĩa: Sự khom mình làm lễ Phật bảo. 


Namo fassa bhagavato qrahatfo sammasambuddhassa! 
Namo fassa bhagavato arahafo samtmasambuddhassa! 
Namo tfassa bhagavato qrahatfo sammasambuddhassa! 
namo: tán thán từ, không đổi = cung kính. 
fassa: đại từ nhân xưng, cách thứ tư của “ía,' số Ít = đến vị Ấy. 


bhagavafo: danh từ, nam tánh, cách thứ tư của “bhagavamfu,` SỐ Ít = 
đên đức Thê Tôn. 


arahafo: danh từ, nam tánh, cách thứ tư của “arahan.' số ít = đến 
bậc A-la-hán. 


sanumasambuddhassa = sammat+sambuddhassa: nhóm từ (loại 
kammadharaya, biên đôi tùy thuận theo từ cuôi “sambuddha”), nam 
tánh, cách thứ tư, sô ít = đên dâng Chánh Biên Tr1. 


samma: trạng từ, không đôi = một cách chân chánh. 
sam: tiêp đầu ngữ = tự bản thân, cùng với, hoàn toản. 


buddhassa: danh từ, nam tánh, cách thứ tư của 'buddha,` số ít = 
bậc giác ngộ, đức Phật. 


Nghĩa: 

Kính lễ đến Ngài là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Biến Tri! 

Kính lễ đến Ngài là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Biến Tri! 

Kính lễ đến Ngài là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Biến Tri! 
6 


Yo sannisinno varabodhimule 
Hmũrd sasendt0\  mahdfit vjeyyo 
sarmtbodhiimagacchỉ qnantaiapo 
lokuftfarmo tan paqqrnami buddham. 


yø: đại từ tương ứng (với từ “/m"ở hàng thứ nhì), nam tánh, cách 
thứ nhất của “yz,` số ít = vị nào, người nảo. 


sannisinno: quá khứ phân từ thể thụ động (của động từ sannis1dafi 
= sam+ni+sadta+i), được dùng như thể chủ động bổ nghĩa cho 
“yo,` nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã ngôi. 


varabodhimiile —= varaT bodhi† mule: nhóm từ (loại kammadharaya 
— varatbodhimule và tappurisa — bodhit mile, biến đổi tùy thuận 
theo từ cuối “z/e'), trung tánh, cách thứ bảy, số ít = nơi gốc cây 
(miile) bồ đề (bodhi) quý báu (vara). 


mãrđm: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của “ãra,` sô Ít = ma 
VƯƠNng. 


sasendatl = satsenam, nhóm từ (loại bahubbihi, có nhiệm vụ như 
tính từ, bô nghĩa cho “zmãra;” bởi vì “sen” tuy là nữ tánh vân trở 
thành nam tánh đê phù hợp với “4ra”) nam tánh, cách thứ hai, sô ít 
= cùng với quân binh. 
mahatiim: tính từ (bỗ nghĩa cho “senzzn`), nữ tánh, cách thứ hai, số ít 
= lớn lao, vĩ đại. 
wjeyyoø: tương lai phân từ thể thụ động của động từ “wÿiwnãii hoặc 
vửaydfi= vi+ji+a+ti,` bỗ nghĩa cho “yo,` nam tánh, cách thứ nhất, 
sô ít = có thê chiên thăng, có thê khuât phục. 
sambodhimãgacchi: sambodhim+ägacchi do phép kết hợp âm 
thanh (sandiñ, loại nigơgahifa - m). = đã đạt đên sự giác ngộ hoàn 
toàn. 
sambodhim = sam+ bodhi: danh từ, nữ tánh, cách thứ hai, số ít = 
sự giác ngộ hoàn toàn. (szzn: tiêp đầu ngữ = hoàn toản). 
ägacchi = động từ 'ãgacchati=ã+gam+a+ti" (nhóm thứ nhất, 
thì quá khứ, ngôi thứ ba, sô ít = đã đi đên, đã đạt đên. 


7 


ananfaññno = anantatñäano nhóm từ (có bản chất là loại 
kammunadharaya nhưng làm nhiệm vụ của loại Đahubbihi, bởi vì 
“ñano” tuy là trung tánh vần trở thành nam tánh, có nhiệm vụ như 
tính từ bô nghĩa cho “yø”), nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = có trí tuệ 
(ñãno) vô biên (anamia). 
ñãno: danh từ, trung tánh = trí tuệ 
qnamfa = an+anfa = không có tận cùng, vô biên. 
an = na: phủ định từ = không, vô. 
ana: danh từ, nam & trung tánh = điểm tận cùng, chót. 
lokuftamo = lokatuifamo: tính từ (loại íappurisa, bổ nghĩa cho 


'yo'), nam tánh, cách thứ nhất, số ít = tối thượng („/amo) trong thế 
gian (/ok4). 


utama = ud+tfama: tính từ = cao nhất. 
ud: tiếp đầu ngữ = phía trên, ở trên. 
tama: so sánh bậc nhất. 
loka: danh từ, nam tánh = vũ trụ, thế gian, đời, loài người. 


tam: đại từ chỉ định (tương ứng với từ 'yo” ở hàng thứ nhất, được 
dùng như tính từ bố nghĩa cho “buđ4ham`), nam tánh, cách thứ hai, 
SỐ Íf = VỊ ây. 


é 


panậqamami. động từ 'pandamati=pa+nam+a+ti,` nhóm thứ nhất, 
thì hiện tại, ngôi thứ nhât, sô ít = tôi cúi chào, đảnh lê. 

buddham: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của “buddha,) số Ít = 
Đức Phật. 


Nghĩa: Vị Phật nào đã ngồi ở gốc cây bồ đề quí báu, có thể chiến thắng 
ma vương cùng với đám quân binh đông đảo, đã đạt đến sự giác ngộ 
hoàn toàn, có trí tuệ vô biên, là bậc tối thượng ở thế gian; tôi xin đảnh lễ 
vị Phật Ấy. 


Ye ca buddha atffã ca ye ca buddhã aqnãgdafã 


paccuppannd ca ye buddha qham vandami sabbada. 


8 


ye: đại từ tương ứng (với từ “` được hiêu ngâm), nam tánh, cách 
thứ nhât của “yaz.` sô nhiêu = những vị nào, những người nào. 
” 8 VỊ › ng 


buddhã: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của “buđdha,° số nhiều = 
các vị Phật, những bậc giác ngộ. 


affã: quá khứ phân từ thể thụ động của “4/i+efi=afi+i+a+ti,` bô 
nghĩa cho “buddha,` cách thứ nhât, nam tánh, sô nhiêu = đã qua, 
thuộc quá khứ. 


anãgai: quá khứ phân từ thể thụ động của “aw+ ã+gacchafi (na+ 
ã+ gam+ a†fi),` bổ nghĩa cho “5uđdha,` cách thứ nhất, nam tánh, 
số nhiều = chưa đến, thuộc vị lai. 

paccuppannä: quá khứ phân từ thể thụ động của “pafi+uppajjati 
=pafi+ud+pad+a+ti,` bỗ nghĩa cho *buảddhã,` cách thứ nhất, nam 
tánh, số nhiều = thuộc hiện tại. 





aham: đại từ nhân xưng, cách thứ nhất của “ønha,` số Ít = tôi, ngôi 
thứ nhât. 

vandami: động từ “vandafi= Ävand+a+ri,` nhóm thứ nhất, thì hiện 
tại, ngôi thứ nhât, sô ít = tôi cúi chào, đảnh lê. 

sabbada = sabba+ đã: trạng từ = vào mọi lúc, luôn luôn. 


Nghĩa: Tôi luôn luôn đảnh lễ các vị Phật thời quá khứ, các vị Phật thời 
VỊ lai, và các vị Phật thời hiện tại. 


BUDDHAGUNA - ÂN ĐỨC PHẬT 


buddhaguia = buddha+ guna: nhóm từ (loại fappurisa, biến đôi tùy 
thuận theo từ cuối “øz”), nam tánh, nguyên thể. 


guna: danh từ, nam tánh = phẩm chất, đức hạnh. 


Nghĩa: Phẩm hạnh thánh thiện của bậc đã giác ngộ. 


lipi so Đhagavã araham sammasambDuddho vửjãcaratasaimpanno 
Sugdf0 lokavidu qnuftaro purisadammasarathi sattha 
devamanussandrun0ũ buddho bhagavati. 


9 


ttipi = rfi† api (sarasandhi do sự gặp nhau của 2 nguyên âm 7 và 
đ)). 

iii: trạng từ, không đối, dùng để trích dẫn lời nói = như vầy: °...” 

api: liên từ, không đối = cũng thế, cho dầu, ngay cả, chí đến. 
so (cách thứ nhất của “/z'): đại từ nhân xưng được dùng như tính từ 
bổ nghĩa cho “bhagava,` nam tánh, cách thứ nhất, số ít = vị ấy, 
người ây. 
bhagavã: tính từ, cách thứ nhất của 'bhagavanứu,` số Ít = đáng kính 
trọng, có oai lực, thánh thiện, trường hợp là danh hiệu của đức Phật 
thì trở thành danh từ nam tánh = đức Thê-tôn. 
graham: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của “arahanf,° số Ít = 
người không còn ô nhiễm, bậc A-la-hán, bậc Ứng Cúng. 
sammãsambuddho = samma+sam+buddho: biễn thê tính theo từ 
cuôi “bđäho,°danh từ, nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = vị đã giác 
ngộ hoàn toàn một cách chơn chánh, đâng Chánh Biên Tri. (Xem lại 
ở trên phân “Namo fassa ...`). 
Vjjđcardqsampanno — vjãcaraqat†sampanno: nhóm từ (loại 
fappurisa, bô nghĩa cho “so”), nam tánh, cách thứ nhật, sô ít = đâng 
Minh Hạnh Túc. 

vửjãcarana = vijã+carana: nhóm từ (loại đuanđa). 

vử7a: danh từ, nữ tánh = kiến thức, trí tuệ. 
carara: danh từ, trung tánh = đạo đức, tánh hạnh tốt. 

sampanno: quá khử phân từ thể thụ động của động từ 

'sampdjjati = sam+ |pad+a+i,` được dùng như tính từ bổ nghĩa 

cho “so,` nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã được thành tựu. 
Sugdfo = su+ gaío: tính từ = đã ra đi một cách tốt đẹp, đã Niết Bản, 
bậc Thiện Thệ. 

su: tiếp đầu ngữ, bất biến = khéo, tốt, đẹp. 


gaío: quá khứ phân từ thể thụ động của động từ “gøcchafi = 
Ngam+a+ti," được dùng như tính từ bổ nghĩa cho %o,” nam 
tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã ra đi. 


10 


lokavidũ = loka+vidi: nhóm từ (loại fappurisa, bỗ nghĩa cho “so)), 
nam tánh, cách thứ nhật, sô ít = biệt vê thê gian, bậc Thê Gian Giải. 


loka: danh từ, nam tánh = thế gian, cuộc đời. 
vidi: tính từ = khôn ngoan, hiểu biết (được dùng như danh từ). 


anuffaro = an+uffaro: tính từ, bỗ nghĩa cho “so,” nam tánh, cách thứ 
nhât, sô ít = không gì hơn được, đâng Vô Thượng Sĩ. 


an = na: phủ định từ = không. 
wuifaro = ud+faro = so sánh cấp hai của “đ,” = ở trên, vượt trội. 


purisadammasarathii =  purisatdammasarathi: nhóm từ (loại 
tappurisa), biên đôi theo từ cuôi “sãra/h¡,` nam tánh, cách thứ nhật, 
Sô Ít = người lái xe có khả năng điêu khiên, huân luyện kẻ khác, 
Điêu Ngự Trượng Phu. 

purisa: danh từ, nam tánh = người nam, chúng sanh (nói chung). 


dammasarati.  =  dammatsarafhi: nhóm từ - (loại 
kamnadhãraya) 


đdamma: quả khứ phân từ của tha động từ “đdammefi = 
Ndam+ aya(e)+fi,` = đã làm kẻ khác được thuân hoá. 


sãrathï: danh từ, nam tánh: người điêu khiên xe, xa phu. 

saftha: danh từ, nam tánh, cách thứ nhât của “sa//hu,` sô Ít = vị thây. 
devarmmanussandt0\ẲẦ—= devatmanussanam: nhóm từ (loại duandđa), 
biên đôi tùy thuận vào từ cuôi “mawøwssãnzm,` danh từ, nam tánh, 
cách thứ sáu, sô nhiêu = của chư thiên và loài người. 

đeva: danh từ, nam tánh = vị trời, thiên thân. 

tmanussaãnam: danh từ, nam tánh, cách thứ sáu của “maøssa,` SỐ 

nhiêu = của loải người. 
safthq devamanussandam = vị thây của chư thiên và loài người, 
đâng Thiên Nhơn Sư. 
buddho = danh từ, nam tánh, cách thứ nhât của “buđdha,` sô ít = bậc 
đã giác ngộ, đức Phật. 
bhagavafi = bhagava+iii: đã giải thích ở trên. 

l 


Nghĩa: Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: “A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng ST, Điêu 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn.” 


BUDDHATTAPATIÑÑÃ - LỜI BÓ CÁO QUY Y PHẬT 


BAO 
buddhatapaftifiAR =  buddha+taffatpafina: nhóm từ (loại 
fappurisa). 
buddha: danh từ, nam tánh = Phật bảo, đức Phật, bậc đã giác 
ngộ. 


aftapafiñfa = afta+ pafiññaä: nhóm từ (loại fappurrsa). 
đíía: từ chữ “aífan danh từ, nam tánh = cá nhân, bản ngã. 
pafiñfñä: danh từ, nữ tánh = lời hứa, lời thê, lời khăng định. 


Nghĩa: Lời khẳng định của cá nhân đối với Phật bảo. 


Nafthi me sarandarn aniatul buddho me sarandt1 vardm 
cfend saccavajjena hofH me jayamangalam. 
nafthi = na+atthi 
na = bất biến từ, có ý nghĩa phủ định = không. 
atthi = động từ bất qui tắc “zsứ,` thì hiện tại, ngôi thứ ba, số ít = 
là, có. 
me: đại từ nhân xưng, cách thứ sáu của “amha,) số Ít = của tôi, thuộc 
VỀ tÔI. 
saranadrm: danh từ, trung tánh, cách thứ nhất của “sara„a,` số Ít = sự 
nương tựa, Sự quy ÿy. 
afiñam: tính từ (bỗ nghĩa cho “srz„a ), trung tánh, cách thứ nhất, 
SỐ Ít = cái khác. 
buddho: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của “bđdha,° số ít = vị 
Phật, bậc giác ngộ. 
12 


varar: tính từ (bố nghĩa cho “sarana ”)„ trung tánh, cách thứ nhất, số 
ít = quý báu. 
efena: đại từ chỉ định (được dùng như tính từ, bổ nghĩa cho 
“saccava7jena ) trung tánh, cách thứ ba, sô ít = với cái này, băng 
VIỆC này. 
SdCCaVdjjend = S4CCd+ vajjend: nhóm từ (loại /4p0urisa, biến đổi 
tùy thuận theo từ cuối “wz//z ), trung tánh, cách thứ ba, số ít = do 
việc nói lên sự thật, do lời chân thật. 
sacca = danh từ, trung tánh = sự thật. 
ya77a = danh động từ (Äva#' nói), trung tánh = sự nói lên. 
ho£„ = động từ bắt qui tắc “»oø¿i,` mệnh lệnh cách, ngôi thứ ba, số ít 
= hãy là, hãy có, mong là, xin được. 
jayamahgalarn = jaya+mangalam: nhóm từ (loại dvanda, biến đỗi 
tùy thuận theo từ cuôi #awgalam `), trung tánh, cách thứ nhât, sô ít 
= sự thăng lợi và sự hạnh phúc. 
7jaya = danh từ, nam tánh = sự chiến thắng, sự khuất phục, sự 
chê ngự. 
mangalam = danh từ, trung tánh = sự may mắn, thuận lợi, hạnh 
phúc. 
Nghĩa: Tôi không nương nhờ một nơi nào khác (= không có nơi nào 
khác là nơi nương nhờ của tôi), đức Phật là nơi nương nhờ cao quý của 
tôi. Do lời chân thật này, xin cho tôi được sự thăng lợi và sự hạnh phúc. 


BUDDHAKHAMÄPANA= SÁM HÓI PHẬT BẢO 


buddhakhamapana = buddhatkhamapana: nhóm từ (loại 
fappurisa,` biên đôi tùy thuận theo từ cuôi “khamaãpana), trung 
tánh, nguyên thê. 
khamapana: danh từ, trung tánh = sự xin tha thứ, sự cầu xin bỏ 
lỗi. 


Nghĩa: Sự cầu xin đức Phật tha thứ lỗi lầm. 


13 


Uttamangena vandeharu padqDd1suf varuf(amad1m 
buddlhe yo khalito doso buddho khaimafU fd1 mama1m. 


Hffqmangena = uf(ama+angena: nhóm từ (loại kammadharaya, 
biên đôi tùy thuận theo từ cuôi “z#gena)), trung tánh, sô Ít = với cái 
đâu, với bộ phận thân thê (z#ga) ở trên cùng (ma). 


utama = ud+ fama = so sánh cấp một của “ud,° = ở trên hết. 

anga: danh từ, trung tánh = một bộ phận của cơ thể, chỉ phần. 
vandeham: vande+ aham: tôi đảnh lễ, cúi đầu chào. 

vande: động từ nhóm thứ nhất “vazdai,” thể tự động 

(a#anopađa), thì hiện tại, ngôi thứ nhât, sô ít = tôi cúi chảo, 

đảnh lê. 

aham: đại từ nhân xưng, cách thứ nhất của “amha,° số Ít = tôi. 
pãdapdsut = pãda+pamsum: nhóm từ (loại tappurisa, biên đôi 
tùy thuận theo từ cuôi “øamsum`), nam tánh, cách thứ hai, sô ít = bụi 
bặm ở hai bàn chân. 

paađa: danh từ, nam tánh = bàn chân 

pưmsu: danh từ, nam tánh = bụi bặm, đất cát. 
VarHffqmdụ: vara+ufftamam: nhóm tính từ (loại dvanda, bổ nghĩa 
cho “pãđaparnsurn`), nam tánh, sô Ít = cao quý (vara) và tôi thượng 
(ud+tamam). 
buddhec: danh từ, nam tánh, cách thứ bảy của “buddha,` số Ít = nơi 
đức Phật, ở bậc giác ngộ. 
yoơ: đại từ tương ứng (với từ “am” ở câu kế), cách thứ nhất của “yz,` 
nam tánh, sô ít = việc nảo, điêu gì. 
khalito: quá khứ phân từ thể thụ động của động từ 'kja/zứi,` biến 
đôi tùy thuận theo từ “đZoso,` nam tánh, cách thứ nhất, sô ít = bị làm 
rơi, làm hỏng, xúc phạm. 
doso: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của “đosa,` số ít = tội lỗi, 
điêu xâu xa. 


14 


buddho: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của “buđdha,° số ít = vị 
Phật, bậc giác ngộ. 


khamafu: động từ nhóm thứ nhất “khamaii,° thê sai khiến (với nghĩa 
câu xin, ước muôn), ngôi thứ ba, sô ít = xin hãy tha thứ, xin bỏ lỗi. 


ta: đại từ chỉ định (tương ứng với “yo đoso”), nam tánh, cách thứ 
hai, số ít = việc ấy, điều ấy. 


mamamm: đại từ nhần xưng, cách thứ sáu của “amha,` sô Ít = của tôi, 
thuộc vê tôi. 


Nghĩa: Tôi xin đê đầu đảnh lễ bụi bặm cao quý và tối thượng ở hai bàn 
chân (của đức Phật). Tội lôi nào của tôi đã xúc phạm đên đức Phật, xin 
đức Phật hãy tha thứ việc ây. 


DHAMMARATANAPANAMA - LỄ BÁI PHÁP BẢO 


Nghĩa: Sự khom mình làm lễ Pháp bảo. (Xem giải thích ở phần Phật 
bảo). 


Atthangikariyapatho jananaat0l mokkhapDpavesãyđ HjH ca magø0 
dhammo aydụ sanfikaro paqtfo nyyänÌko tan panamamH dhammam. 


qíthangikariyapatho = atthangikatariyapatho: nhóm — từ - (loại 
kammadhäraya, biễn đôi tùy thuận theo từ cuối “oz/ho”), nam tánh, 
cách thứ nhất, số ít = Thánh Đạo tám ngành, đạo lộ của các bậc 
Thánh gồm có tám chi phần. 


atthangika = attha+ahgika: nhóm từ (loại đigu) = liên quan đến 
tám. 


atfha: tám (số đếm). 
angika = anga+ika: tính từ = gồm có các chỉ phần. 
ariyapatho = ariya+pafho: nhóm từ. 


Nếu chọn “ariya là tính từ thì nhóm từ trên thuộc loại 
kamnadharaya = Thánh Đạo. 


15 


Nếu chọn “zrjyz' là danh từ nam tánh thì nhóm từ trên thuộc 
loại /appurisa = đạo lộ của các bậc Thánh. 


pafho = danh từ, nam tánh, cách thứ nhất, số ít = con đường. 


janandm: danh từ nam tánh, cách thứ sáu, sô nhiêu = của loài 
người, của dân chúng. 


mokkhappavesaya = mokkha+ (p)Tpavesayd: nhóm từ (loại 
faDpurisa, biến đổi tùy thuận theo từ cuối 'ozyesãya'), nam tánh, 
cách thứ tư, số ít = đưa đến lỗi vào sự giải thoát. 


mokkha: danh từ, nam tánh = sự giải thoát, Niết Bàn. 


pavesaya: danh từ nam tánh, cách thứ tư của “pavesa,` sô Ít = 
đưa đên lôi vào. 


wju: tính từ (bố nghĩa cho “aggo'), nam tánh, số ít = ngay, thẳng, 
chơn chánh. 


ca: liên từ, không đổi = và. 
maggo: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất, số ít = con đường. 
dhammo: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất, số ít = Giáo Pháp. 


aydm: đại từ (được sử dụng nạ, tính từ bố nghĩa cho “đhammo)), 
nam tánh, cách thứ nhất của “iwa,` số ít = vật này, cái này. 


sanfikaro — sanfit karo: nhóm từ (loại íappurisa biến đổi tùy thuận 
theo từ cuối 'karo`), nam tánh, cách thứ nhất, số ít = tạo nên sự an 
tịnh, đưa đến Niết Bản. 


saníi: danh từ, nữ tánh = sự an tịnh, sự bình lặng, Niết Bàn. 


karo: tính từ, đi sau danh từ khác để tạo nên nhóm từ = tạo ra, 
đem lại. 


panfo: tính từ bố nghĩa cho “đhammo,` nam tánh, số ít = thánh 
thiện, tuyệt vời. 


nïyyãniko: tính từ bỗ nghĩa cho “đhammo,` nam tánh, số ít = có thê 
đưa ra khỏi. 


tam: đại từ (được sử dụng như tính từ bổ, nghĩa cho “4hammam)), 
nam tánh, cách thứ hai của “/ø,` số ít = vật ấy, cái ấy. 


16 


panamami: động từ “panamafi=pa+ Ynam+a+ti,` nhóm thứ nhất, 
thì hiện tại, ngôi thứ nhât, sô ít = tôi cúi chào, đảnh lê. 
dhamumnam: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của “đhamma,` SỐ Ít = 
giáo pháp. 
Nghĩa: Pháp bảo này tức là Thánh Đạo tám ngành, là con đường chơn 
chánh, dân đên lôi vào sự giải thoát cho chúng sanh, đem lại sự an tịnh, 
là pháp thánh thiện, có khả năng đưa ra khỏi (luân hôi). Tôi xin đảnh lề 
giáo pháp ây. 


Ye ca dhanưnã qffa ca ye ca dhanữma anagafã 

paccuppannd ca ye dhamưmg qham vandamH sabbada. 

Nghĩa: Tôi luôn luôn đảnh lễ các giáo pháp thời quá khứ, các giáo pháp 
thời vị lai, và các giáo pháp thời hiện tại. (Xem giải thích ở phân Phật 
bảo). 


DHAMMAGUNA - ÂN ĐỨC PHÁP BẢO 
dhanumaguna = dhamma+guna: nhóm từ (loại íappurisa, biến đổi 
tùy thuận theo từ cuôi “øuzư,` nam tánh, nguyên thê 

guna: danh từ, nam tánh = phẩm chất, đức hạnh. 


Nghĩa: Phẩm chất tốt đẹp của giáo pháp. 


Swakkhafto bhagavdto dhammo sandiffhiko dakaliko chipassiko 
suãkkhãto = su (trở thành sva)+akkhäto = đã khéo được thuyết 
giảng. 

sự: tiếp đầu ngữ = khéo léo, tốt, đẹp. 
akkhđío: quá khứ phân từ thể thụ động của động từ 
'akkhãti=ã+ \khyã+ti,` được dùng như tính từ bô nghĩa cho 
*đharmmno,` nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã được thuyêt 
giảng, đã được tuyên bô. 

17 


bhagavafo: danh từ, nam tánh, cách thứ sáu của “5hagavarnfu,) số Ít 

= của đức Thê Tôn. 

dhammmo: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của “đhamma,` số Ít = 

giáo pháp. 

sandifthiko = san+dif†hiko: tính từ, bổ nghĩa cho “đhawno,` nam 

tánh, cách thứ nhât, sô ít = hoàn toàn hiện nhiên, được thây rõ ràng. 
san = sam: tiếp đầu ngữ = hoàn toản. 


difthiko = dif†ha+tiko: tính từ, nam tánh = rõ ràng, có thể thấy 
được. 


akãliko = a+kala+ iko = tính từ, bổ nghĩa cho “đhammo,` nam tánh, 
cách thứ nhất, số ít = không đợi thời gian, không bị chỉ phối bởi thời 
lan. 


a: phủ định từ = không. 
kala: danh từ, nam tánh = thời gian. 


ehipassiko = ehi+passa+iko: tính từ, bỗ nghĩa cho “đ4hammno,` nam 
tánh, cách thứ nhât, sô ít = hãy đên và hãy thây. 


ehi: động từ “efi,` mệnh lệnh cách, ngôi thứ hai, số ít = hãy đến. 


passa: động từ “passari,` mệnh lệnh cách, ngôi thứ hai, số ít = 
hãy thây. 


ika: tiếp vĩ ngữ, tín hiệu cho biết là tính từ. 
opanayiko = opanayiko, phát xuất từ “zpz (đến gần) + øayzri (dẫn 
đặt)”: tính từ, bô nghĩa cho “đhawzno,` nam tánh, cách thứ nhât, sô ít 
= dân dắt vê hướng (Niệt Bàn). 
paccaffarm: trạng từ, không đôi = tự cá nhân, riêng rẽ. 
vedifabbo: tương lai phân từ thể thụ động của động từ “vi = 
Äwid+a+ii,' bô nghĩa cho “4hammo,` nam tánh, cách thứ nhật, sô ít 
= nên được hiêu biết. 
viññiiihTri = viññũh1+1t 


sỐ niiiễu bòie các bậc trí tuệ. 


18 


iii: trạng từ, không đổi, dùng để trích dẫn một lời nói = như vầy: 


k 


Nghĩa: “Pháp của đức Thế Tôn đã khéo được thuyết giảng, hoản toàn 
hiển nhiên, không bị chi phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thấy, có khả 
năng dẫn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi 
các bậc trí tuệ.” 


DHAMMÄTTAPATIÑÑA - LỜI BÓ CÁO QUY Y PHÁP 
BẢO 

Nghĩa: Lời khẳng định của cá nhân đối với Pháp bảo. (Xem giải thích ở 

phân Phật bảo). 


Natthi me sarandanI añfartl dhqH10 me sarandf1 Lvard 
cfend saccavajjena hofH me jayamangalam. 


Nghĩa: Tôi không nương nhờ một nơi nào khác (= không có nơi nào 
khác là sự nương nhờ của tôi), Pháp bảo là nơi nương nhờ cao quý của 
tôi. Do lời chân thật này, xin cho tôi được sự thắng lợi và sự hạnh phúc. 
(Xem giải thích ở phần Phật bảo). 


DHAMMAKHAMAPANA - SÁM HÓI PHÁP BẢO 


Nghĩa: Sự cầu xin đức Pháp tha thứ lỗi lầm. (Xem giải thích ở phần 
Phật bảo). 


UtYIamangena vandeham dhammafiica duvidhamm varam 
dhamme yo khalito doso dhanuHo khqHA£H f1 Hamd1H. 
dhamunafica = dhammam+ca: (sandhi, loại ngeahifa - mì). 


duvidham = du+vidham: nhóm từ (loại bahubbihi, biến đổi tùy 
thuận theo từ cuôi “v/Zzzzz”), nam tánh, cách thứ hai, sô ít = có hai 
loại, có hai thứ. 


19 


du: (từ chữ “dwe°) = hai (số đếm). 
vidham: danh từ, nam tánh, số ít = loại, thứ. 


yvaram: tính từ bố nghĩa cho “đhømmam” nam tánh, cách thứ hai, số 
Ít = cao quý. 
Nghĩa: Tôi xin đê đầu đảnh lễ Giáo Pháp cao quý và có hai loại (Pháp 
học và Pháp hành). Tội lỗi nào của tôi đã xúc phạm đên Giáo Pháp, xin 
Giáo Pháp hãy tha thứ việc ây. (Xem giải thích ở phân Phật bảo). 


SANÑGHARATANAPANÄAMA - LỄ BÁI TĂNG BẢO 


Nghĩa: Sự khom mình làm lễ Tăng bảo. (Xem giải thích ở phần Phật 
bảo). 


Sangho visuddho varadakkhinepyo sanfindriyo sabbamalappahmo 
guuehinekehi samiddhipafto aqnãsavo ta! paIamãmi sangham. 


saigho: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của 'szägha,` số ít = Tăng 
chúng. 


wisuddho: quá khứ phân từ thể thụ động của “viswjjhafi = 
vi+sudh+a+ti,` được dùng như tính từ bô nghĩa cho “sa»gho,` nam 
tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã được thanh tịnh, đã được làm cho 
trong sạch. 
varadakkhineyyo = varaTdakkhinieyyo: nhóm từ (loại dvanda, bổ 
nghĩa cho “sa#gho”), nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = cao quý (var4) 
và đáng được cúng dường (đakkhineyyo). 
santindriyo = santatindriyo: nhóm từ (có bản chất là loại 
kammadharaya nhưng làm nhiệm vụ của loại baubbi7i, có nhiệm 
vụ như tính từ bổ nghĩa cho “sa»gho,° nam tánh, cách thứ nhất, số ít. 
Danh từ trung tánh “izđriya' được biến đổi như là danh từ nam tánh. 
sana: quá khứ phân từ thể thụ động của “samnaii = 
Äsam+ (n)+a+fi,` = đã được thanh tịnh, đã được trong sạch. 


indriya: danh từ, trung tánh = giác quan, căn, quyền. 


20 


sabbamalappalino = sabbatmalat(p)+pahmo: nhóm từ (loại 
kamnadhãraya — sabba+ mala và fappurisa — 
sabbamala+ (p)+pahino) = đã đoạn trừ tất cả điều ô nhiễm. 


pahimo: quá khứ phân từ thể thụ động của “pđjahafi = 
pa+ Yhã+ti,` được dùng như tính từ bổ nghĩa cho “sa»„gho,° nam 
tánh, cách thứ nhất, số ít = đã được dứt bỏ, đã được trừ diệt. 


sabba: đại từ (được sử dụng như tính từ bổ nghĩa cho “mala,` 
trung tánh = tât cả, mọi thứ. 
maÏa: danh từ, trung tánh = tội lỗi, điều ô nhiễm. 
gunehinekehi = gunehit+na+ekehi: nhóm từ (loại kammadharaya, 
biên đôi tùy thuận theo từ cuôi “ekeh7”), nam tánh, cách thứ ba, sô 
nhiêu = với vô sô đức hạnh. 
gunehi: danh từ, nam tánh, cách thứ ba của “guna,) số nhiều = 
với nhiêu đức hạnh. 
na+ekehi: (eka = một) = không phải một, nhiều, vô số. 
samiddhipafo = sam+iddhitpaíío: nhóm tính từ (loại fappurisa), 
bô nghĩa cho “sa#gho,` nam tánh, cách thứ ba, sô ít = đã được thành 
đạt nhiêu thân thông. 
sam: tiếp đầu ngữ, bất biến = với, hoàn toàn. 
iddhi: danh từ, nữ tánh = thần thông, quyền lực siêu nhiên. 
paío: quá khứ phân từ thể thụ động của “?ãpw„ãfi = 
pa+ãp+ii,` được dùng như tính từ bô nghĩa cho “sa¿gho,` nam 
tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã được chứng đạt, đã được thành 
tựu. 
qanãsavo = an+ãsavo: nhóm từ (loại bahubb7”ï), có nhiệm vụ như 
tính từ bô nghĩa cho “szøgho”), nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = 
không còn lậu hoặc, không còn phiên não. 
tam: đại từ (được sử dụng như tính từ bồ nghĩa cho “sanghar`), 
nam tánh, cách thứ hai của “a,` số ít = vật ấy, cái ấy. 
panqamami. động từ 'panamati=pa+† \nam+ at i,` nhóm thứ nhất, 
thì hiện tại, ngôi thứ nhât, sô ít = tôi cúi chào, đảnh lê. 


21 


sangham: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của “sawgha,) số Ít = 
Tăng chúng. 


Nghĩa: Tăng chúng đã được trong sạch, đã đoạn trừ tất cả điều ô nhiễm, 
có các giác quan đã được thanh tịnh, với vô số đức hạnh, đã thành đạt 
được nhiều thần thông, không còn phiền não, là bậc cao quý và đáng 
được cúng dường. Tôi xin đảnh lễ Tăng chúng ấy. 


Ye ca sanghã qffã ca ye ca sanghq anãgafã 

paccuppanna ca ye sanghã qham vandami sabbada. 

Nghĩa: Tôi luôn luôn đảnh lễ các Hội chúng Tăng thời quá khứ, các Hội 
chúng Tăng thời vị lai, và các Hội chúng Tăng thời hiện tại. (Xem giải 
thích ở phân Phật bảo). 


SANÑGHAGUNA - ÂN ĐỨC TĂNG BẢO 


sanghagua = Sahgha†guia: nhóm từ (loại /4ppwrisa, biến đổi tùy 
thuận theo từ cuôi “ø⁄z,` nam tánh, nguyên thê (dùng cho tiêu đề), 
số Ít. 


guna: danh từ, nam tánh = phẩm chất, đức hạnh. 


Nghĩa: Phẩm hạnh thánh thiện của Tăng chúng. 


Supafipanno bhagavafoồ sãwakasaneho HjuHpdafiDanno bhagavdafo 
sãvyakasangho 


ñãyapafipanno bhagavato sãvakasangho samicipafipanno bhagavafo 
sãvyakasangho 


yadilam caftãr purisayugani dííhqpurisapuggalãa esa bhagavdafo 
sãvyakasangho 


qhuneyyo pahuneypyo dakkhimepyo añjalkaradnJyo qHuffaraim 
puiiiakkhettart lokassdtti. 


supdfipanno = su† pafipanno = đã khéo được huấn luyện 


22 


su: tiếp đầu ngữ = khéo léo, tốt, đẹp. 


pafipanno = quá khứ phân từ thể thụ động của động từ 
'oafipajjati = pati+ pad+a+i,` được dùng như tính từ bồ nghĩa 
cho “sãvakasangho,` nam tánh, cách thứ nhất, số ít = đã được 
huấn luyện. 


bhagavafo: danh từ, nam tánh, cách thứ sáu của “bhagavarnu,) số Ít 
= của đức Thê Tôn. 


sãyakasaigho = savakatsangho: nhóm từ (loại kammadharaya, 
biên đôi tùy thuận theo từ cuôi “sz#ghoø”), nam tánh, sô ít = Hội 
chúng Thinh Văn, tập thê các đệ tử. 


sãvakq = su(sav)+ aka: danh từ, nam tánh = người nghe, đệ tử. 

sangho: danh từ, nam tánh = Tăng chúng. 
Hjupafipanno: uju+pafipanno = đã được huấn luyện đúng đắn. 
ñãyapafipanno: ñãya+† patipanno = đã được huấn luyện có phương 
pháp. 

ñãya: danh từ, nam tánh = phương pháp 


SãmTcipafiDpanno = sãmïci+ pafipanno: đã được huân luyện làm tròn 
nhiệm vụ. 


sãmrc¡i: danh từ, nữ tánh: nhiệm vụ, sự chính xác. 
yadidarn = yad+idam = điều trên (yađ) có nghĩa là thế này (/đ4am). 
yad và idam: đại từ chỉ định, trung tánh, SỐ Ít. 
caffäri: tính từ, bố nghĩa cho “yugđni,` trung tánh, số nhiều = bốn 
(sô đêm). 
purisayugữni = purisa+ }ugBni. nhóm từ (loại k2wnadharaya, biến 
đổi tùy thuận theo từ cuôi “yugZz”), trung tánh, cách thứ nhất, số 
nhiều = (bốn) cặp hạng người. 
purisa: danh từ, nam tánh = người nam, người (nói chung). 
yugarni: danh từ, trung tánh = đôi, cặp, hai cái. 
af(hapurisapuggalãa. ai(ha+purisapuggala: nhóm từ (loại đigu là 
một thê đặc biệt với sô đêm của kamnadharaya, biên đôi tùy thuận 
2 


theo từ cuối 'owggz/ã'), nam tánh, số nhiều = tám hạng người tính 
đơn. 


attha: tính từ = tám (số đếm). 


purisapusgalä = purisat puggalã: nhóm từ (loại kammadhäraya, 
biến đổi tùy thuận theo từ cuối 'øuggz/Z'), nam tánh, số nhiều = 
(tám) hạng người tính đơn. 


esa = eso: đại từ chỉ định được dùng như tính từ bổ nghĩa cho 
'savakasaigho,` nam tánh, số ít = nhóm người ấy, nhóm người đã 
nói ở trên. 


bhagavafo: danh từ, nam tánh, cách thứ sáu của “5hagavarnu,` số Ít 
= của đức Thê Tôn. 


sãyakasaigho = savakatsangho: nhóm từ (loại kammadharaya, 
biên đôi tùy thuận theo từ cuôi “sz#ghoø”), nam tánh, sô ít = Hội 
chúng Thinh Văn, tập thê các đệ tử. 


ãhuneyyo = ä+ huneyyo: tương lai phần từ thê thụ động của động từ 
“ã+ huii,` được dùng như tính từ, bô nghĩa cho “szvakasangho,` nam 
tánh, sô ít = đáng được tiên cúng. 


pãhuneyyo = pã+huna+eyyo: tương lai phân từ thể thụ động của 
động từ “øđ+”z⁄” được dùng như tính từ, bô nghĩa cho 
*sãvakasangho,` nam tánh, sô ít = đáng được hiện dâng. 
dakkhimeyo = dakkhma+eyyo: tính từ, bổ nghĩa cho 
*sãvakasangho,` nam tánh, sô ít = đáng được cúng dường. 
añjalikaraniyo = añjali+ karaniyo: nhóm từ (loại fappurisa, biên đôi 
tùy thuận theo từ cuôi “karan7yo”), nam tánh, sô ít = đáng được chắp 
tay, đáng được lê bái. 

afñjali: danh từ, nam tánh = tư thế chắp tay đưa lên trán tỏ ý 

cung kính. 

karaniyo: tương lai phân từ thể thụ động của động từ “karoti, 

được dùng như tính từ, bô nghĩa cho “syakasangho,` nam tánh, 

sô ít = đáng được làm. 


24 


anutfaratn: antud+taram (đã giải thích ở trên) = tĩnh từ bố nghĩa 


cho “øwuññakkheffam.,` trung tánh, sô ít = không gì hơn được, vô 
thượng. 
puiñakkhefam =  puñna+(k+kheiam: nhóm từ - (loại 


kamưnadhãraya, biến. đổi tùy thuận theo từ cuối “&heam`), trung 
tánh, cách thứ nhất, số ít = nơi để gieo nhân phước báu, phước điền. 


puñña: danh từ, trung tánh = phước báu, điều thiện. 
kheffam: danh từ, trung tánh = thửa ruộng. 
lokassatfi = lokassa+ ifi 

lokassa: danh từ, nam tánh, cách thứ sáu của “oka,` số ít = của 

thê gian. 

ii: trạng từ, bất biến, thường dùng để trích dẫn một lời nói = 

như vây: “...” 
Nghĩa: “Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã khéo được huấn luyện. 
Tăng chúng đệ tử của đức Thê Tôn đã được huân luyện đúng đăn. Tăng 
chúng đệ tử của đức Thê Tôn đã được huân luyện có phương pháp. 
Tăng chúng đệ tử của đức Thê Tôn đã được huân luyện làm tròn nhiệm 
vụ. Điêu trên có nghĩa là thê này: bôn cặp hạng người (bôn đôi Đạo 
Quả), tám hạng người tính đơn (bôn Đạo và bôn Quả là tám). Tăng 
chúng đệ tử ây của đức Thê Tôn đáng được tiên cúng, đáng được hiện 
dâng, đáng được cúng dường, đáng được lê bái, là nơi đê gieo trông 
phước báu của thê gian không gì hơn được.” 


SANÑNGHAÄTTAPATIÑKÃ - LỜI BÓ CÁO QUY Y TĂNG 
BẢO 
Nghĩa: Lời khẳng định của cá nhân đối với Tăng bảo. (Xem giải thích ở 
phân Phật bảo). 


INatthi me saraIdt qññart\ sangho IHe SaFrdIIdIỌ vardt 


cfend saccavajjena hofH me jayamangalam. 


Si) 


Nghĩa: Tôi không nương nhờ một nơi nào khác (= không có nơi nào 
khác là sự nương nhờ của tôi), Tăng bảo là nơi nương nhờ cao quý của 
tôi. Do lời chân thật này, xin cho tôi được sự thắng lợi và sự hạnh phúc. 
(Xem giải thích ở phần Phật bảo). 


SAÑGHAKHAMAPANA - SÁM HÓI TĂNG BẢO 


Nghĩa: Sự cầu xin đức Tăng tha thứ lỗi lầm. (Xem giải thích ở phần 
Phật bảo). 


Uttamangena vandeham sanghañca duvidhottamam 
sanghe yo khalito doso sangho khamafH f1! maimd1m. 
sanghañca = sangham+ca (sandhi, loại ngơeahifa - mì). 


duvilhottamaiu = duvidha+uffamam: nhóm tính từ loại íappurisa, 
bồ nghĩa cho “szzghzn.,` nam tánh, cách thứ hai, số ít = hai hạng tối 
thượng. 


du: (từ chữ “dve` = tính từ) = hai (số đếm). 
vidha: danh từ, nam tánh = loại, thứ. 


uftamam = ud+tamam: tĩnh từ so sánh hạng nhất = trên hết, tối 
thượng. 


Nghĩa: Tôi xin đê đầu đảnh lễ đức Tăng tối thượng gồm có hai hạng 
(Phàm Tăng và Thánh Tăng). Tội lỗi nào của tôi đã xúc phạm đên đức 
Tăng, xin đức Tăng hãy tha thứ việc ây. (Xem giải thích ở phân Phật 
bảo). 
LỄ BÁI XÁ LỢI 

Vandami cetiyatm sabbamm sabbaffhane supdatfiffhitam 
sãrIrikqdhatu tmrahabodhimụm buddharipam sakalam sadä. 

vandami: động từ “vandaíi,` nhóm thứ nhất, thì hiện tại, ngôi thứ 

nhât, sô ít = tôi cúi chào, đảnh lê. 

cefiyarn: danh từ, trung tánh, cách thứ hai của “ce/iyam.` số ít = tháp 

thờ, bảo tháp. 

sabbam: đại từ (được sử dụng như tính từ bổ nghĩa cho “cefiyar`), 

trung tánh, cách thứ hai của “sư5ba,` sô Ít = tât cả, mọi thứ. 

26 


sabbaffhãne = sabba† (†)+†hane: nhóm từ loại kammadharaya biến 
đôi tùy thuận theo từ cuôi “ƒhzne,` trung tánh, cách thứ hai, sô Ít = ở 
tât cả các địa điêm. 


thane: danh từ, trung tánh, cách thứ hai của “£hãna,) số ít = địa 
điêm, chô, xứ. 


supatfiffhitatm = su+ pafi† ({)+†hitam 
su: tiếp đầu ngữ = tốt, đẹp, khéo léo. 


pafi+(1)+thitam: quá khứ phân từ thê thụ động của “pa/i/†hãti = 
pa+sthã+ri` được dùng như tính từ bố nghĩa cho “cefiyam.` 
trung tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã được xây dựng. 


sãririkadhafu = saririka+ dhau: nhóm từ (loại kammadharaya biến 
đôi tùy thuận theo từ cuôi “đJđ/u”) nam & nữ tánh, cách thứ hai, sô 
Ít = xá lợi. 
sãrrika: tính từ, bố nghĩa cho “đjZu° = thuộc về cơ thê (sarira). 
dhãt¡: danh từ, nam & nữ tánh = phần tỉnh chất, phần tử. 


mahãbodhiụ = mahä+t bodhim: nhóm từ (loại kammadharaya biến 
đôi tùy thuận theo từ cuối “»ođjim,`) nam & nữ tánh, cách thứ hai, 
số ít = cây Bồ-đề cô thụ. 


mahã: tính từ (nguyên thể là “mahana”), bỗ nghĩa cho “bodji.' 


buddharipatm = buddhatruipam: nhóm từ (loại fappurisa biến đổi 
tùy thuận theo từ cuôi “z#?zm,` trung tánh, cách thứ hai, sô ít = hình 
tượng của đức Phật. 


sakalam: tính từ, bô nghĩa cho ba nhóm từ biến đối theo cách thứ 
hai là: “sar1rikadhđtu, mahãbodhữmn, buddharipam` = toàn bộ, toàn 
thê, tât cả. 


sadã: trạng từ, không thay đổi = luôn luôn. 


Nghĩa: Tôi luôn luôn đảnh lễ tất cả bảo tháp, toàn bộ xá lợi, cội Đại Bồ- 
đê, và hình tượng của đức Phật đã được xây dựng ở khăp các địa điêm. 


--00000-- 


SN 


CÁC BẢN DỊCH CỦA TỲ KHƯU INDACANDA, Ph. D. 
Trọn Bộ Bản Dịch về Tạng Luật Päli (9 tập): 
® Pãrãjikapa]i & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (2008) 
e Pacittiyapäli bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (2008) 
® Pãcitfiyapali bhikkhunT & Phân Tích Giới Tỳ Khưu NI (2008) 
® Mahãvaggapali I & Đại Phẩm I (2009) 
® Mahävaggapali II & Đại Phẩm II (2009) 
® Cullavaggapali I & Tiêu Phâm I (2009) 
® Cullavaggapali II & Tiêu Phẩm II (2009) 
® Parivärapäli I & Tập Yếu I (2010) 
® Parivärapäli II & Tập Yêu II (2010) 
Các Bản Dịch thuộc Tạng Kinh Päli (7 tập): 
® Patisambhidamagsapädji I - Phần Tích Đạo, tập T (2006) 
® Patisambhidamagsapädjï lI - Phân Tích Đạo, tập II (2006) 
® Apadanapäji I - Thánh Nhân Ký Sự, tập I (2008) 
® Apadanapäjï II - Thánh Nhân Ký Sự, tập II (2007) 
® Apadanapäli III - Thánh Nhân Ký Sự, tập III (2007) 
® Buddhavamsapaj - Phật Sử (2005) 
® Cariyapitakapalji - Hạnh Tạng (2005) 
Các Dịch Phẩm và Tài Liệu Khác về Päli: 
e Bhikkhunï Pãtimokkha - Giới bôn Pätimokkha của Tỳ khưu ni. 
® Dipavamsa - Sử liệu về đảo Lanka. 
® Saddhammasangaha - Diệu pháp yếu lược. 
® PBuddhaghosuppafi - Cuộc đời ngài Buddhaghosa. 
® Dãthãvamsa - Sử liệu về Xá-lợi Răng Phật. 
® Thipavarmnsa - Sử liệu về Bảo tháp Xá-lợi Phật. 
e Mẫu Tự Pzi¡ và Cách Phát Âm, Tỳ khưu Indacanda soạn. 
® Học PZi¡ qua kinh tụng, Tỳ khưu Indacanda soạn. 


Các văn bản trên được trình bày ở trang web www.palivieft.imfo. 


28 


